Viết Về THIÊN VIỆN TRÚC 


ta ngát 


phưởng phẫt 


thường 


phương. 


tk >> 
“Quanh thiền đường hưƠng núi rừng 


Loang vào hồn hoa cỖ với trời mây 
Khách tục fử chợt nghe lòng bùng vỡ 
Sực :hấy điều chỉ kỳ diệu Ở nơi này. 


Bay thanh thần Ơi ngàn sưƯƠng 
Trên gác chuông nhìn xuỐng đẹp d] 


Đẹp biết mấy chiều nay mây gió cúi 
Lạy Thiền sư, lạy khắp cả mười 


Trúc Lâm đứng trầm hùng kỳ vĩ 
Nào ai đau với khổ chuyện tồn sinh 
Hãy về đây để hiểu rằng như thế 
ĐỀ nghe ra và thấy lại chính mình. 


An lạc ấy vẹn đầy rỪ muôn thuỞ 


Ở trong trời trong đất lẫn trong tâm 
Thầm nhận lẫy mà hòa chan tất cä 
Một lần thôi, ăm ắp suỐt nghìn năm. ” 
Rời trung tâm Thành phố Đà Lạt đi về hướng 
Nam Š km, dọc ven đèo Prenn, chuẩn bị rễ sang con 
đường dẫn vào Hồ Tuyền Lâm, nếu phóng tầm mắt 
nhìn xa về phía trước, chúng ta sẽ thấy Thiền viện Trúc 
Lâm đang thấp thoáng trên đầu non Phụng Hoàng trầm 
hùng, kỳ vĩ. 
I.MỘNG VÀ THỰC: 


Năm 1986, Hòa thượng dời Chân Không về 
Thiền viện Thường Chiếu ở hẳn. Khí hậu nơi đây làm 
nhọc sức Ngài già yếu, không được thuận tiện cho việc 
tu Thiền. Hè năm sau Hòa thượng lên chùa Quan Âm, Đà 
Lạt tịnh dưỡng. Một hôm Ngài ngủ mộng thấy mình ôm 
cổ con chim Phụng Hoàng to đang cất cánh bay. Tỉnh 
giấc, nghiệm lại điềm mộng, Ngài nghĩ: Ở Thường 
Chiếu tuy giảng dạy Tăng Ni Phật tử đến tu học đông 
đảo, nhưng vẫn còn giới hạn, chưa phát huy đúng mức 
yếu chỈ Thiền; Đà Lạt khí hậu mát mẻ, núi rừng thanh 
vắng, nếu có một Thiền viện cho Tăng Ni tu tập thì 
chóng có kết quả tốt. Nghĩ thế, Hòa thượng liền phát 
họa sơ đồ cho Thiền viện tương lai. Ngài đi khảo sát núi 


đồi để chọn đất xin cất Thiền viện. Phật tử thể theo tâm 
nguyện của Ngài tiến hành thủ tục xin đất. 


Được sự cho phép của các cấp chính quyền hữu 
quan, Thiền viện làm lễ đặt đá và khởi công xây dựng 
vào ngày 08 tháng 4 năm 1993. Sau 8 tháng thi công, 
Thiền viện được xây dựng xong phần cơ bản. 


Ngày 08 tháng 02 năm 1994, chính thức cử hành 
lễ Khánh thành Thiền viện, Hòa thượng Viện trưởng 
chính thức tuyên bố bản Thanh quy Thiền viện Trúc 
Lâm, Tăng Ni vào Nội viện sống theo Thanh quy của 
Thiền viện, đi vào nề nếp tu tập, khóa thiền đầu tiên bắt 
đầu. 

Đến năm 1999, Thiền viện có sửa chữa và xây 
dựng thêm một sỐ công trình: Nhà Khách Tăng, Lầu 
trống, Thư viện và nhà Trưng bày. Ngang đây, phần 
kiến thiết tương đối hoàn thiện, không còn xây dựng 
thêm gì nữa. 

Thiền viện được phát hoạ qua giấc mơ, hôm nay 
đã biến thành hiện thực. 


II. LÝ TƯỞNG TỐI HẬU: 


Hòa thượng Viện trưởng tỪng nói, muốn duy trì 
cho Phật pháp trường tồn và vững mạnh thì cần phải có 


những người tu hành sáng đạo. Tăng ni ở Thiền viện có 
người tu hành sáng đạo, Ngài mới yên lòng trước lúc ra 
đi. Thiền viện Trúc Lâm là nơi hội đủ điều kiện thuận 
tiện và thích hợp cho Tăng Ni tu hành tiến bộ, nên nơi 
đây là lý tưởng tối hậu trong đời Ngài, Ngài nói: 

Tại sao tôi đã tuyên bố: “Thiền viện Trúc Lâm là 
lý tưởng tối hậu trong đời tu của tôi?” BỞi vì trước kia 
tôi đã từng Ở tại các Phật học đường, và sau này cũng 
đi dạy Ở các Phật học đường, giao tiếp với chư tăng, 
chƯ nỉ mỌi nƠi. Tôi thấy rõ, trong giới t4 sĩ Phật giáo 
chúng ta thường có cái bệnh là thiếu hòa hợp. Bi thiếu 
hòa hợp, cho nên Ở nơi nào cũng thường xây ra những 
chuyện vui buồn đáng tiễc. Vì vậy, tôi thấy đó là một nỗi 
buồn ! Lại nữa, tôi nhìn thấy tăng nỉ Ở các Phật học 
viện cũng như các nơi, phần lớn b] vấn đề kinh tẾ chỉ 
phối. Vì phải lo cho có ăn, có mặc và có những phương 
tiện học tập, mà tăng nỉ không còn đủ thỜi gian để tu, để 
học. Tôi lại thấy tăng nỉ chúng ta, vì những việc bên 
ngoài lôi cuỐn rồi phải chạy theo; b} chỉ phối rất lớn bởi 
những đám tiệc của Phật tử, bởi những lễ lượt trong 
chùa và khách khứa tù thân nhân huynh đệ qua lại tới 
lui với nhau, làm mất hết bao nhiêu thỜi gian quí báu 
trong lúc tu hành cũng như học tập. Vì vậy mà tôi rất 
đáng tiếc! Sau này, tôi thành lập được Thiền viện Chơn 


Không, Thiền viện Thường Chiếu; nhất là khi xuỐng 
Thường Chiếu tôi thấy có mỘt tr ngại cho sỰ tu Thiền, 
vì Ở đó nóng bỨc quá. Mỗi buổi chiều ngồi thiền thì mồ 
hôi WỚt áo, buỔi tỐi cũng vậy. Cho nên tôi thấy rằng, tuy 
muốn cho Tăng Ni có thỜi gian tu, nhưng lại b} trở ngại 
về khí hậu, thỜi tiẾt nên tôi rất buồn. Vì những lý do đó, 
nên sau khi được phép chánh quyền cho thành lập Thiền 
viện Trúc Lâm, tôi nghĩ tôi phi thực hiện cho được 
những điều trước kia tôi thấy chưa hài lòng. Khi Thiền 
viện Trúc Lâm đã thành tựu, có tăng ni fụ họp tu hành 
thì tôi lập bằn Thanh Qui ( hay NỘi Qui); trong đó điều 
kiện tiên quyết, là tôi bắt tăng ni Ở đây phải thực hiện 
cho được pháp sống Lục Hòa. Bởi vì chúng ta là người 
tu, là người hướng dẫn, chÌ dạy cho Phật tỪ tu hành... 
Nếu nội bộ mình không hòa thuận, không có vui vẻ với 
nhau thì chúng ta dạy ai, hướng dẫn ai để hQ tu hành? 
Cho nên tôi lấy Lục Hoà làm cái then chỐt trong cuỘc 
sống của người tu sĩ. Đó là điều thiết yếu. Vì vậy, tôi 
yêu cầu tăng nỉ hai bên phải cỐ gẳng thực hiện cho 
được pháp Lục Hoà mà tôi cho là tỐi quan trọng. 


Kế đó là tôi thẫy rằng, tăng ni vì bận sự sỐống mà 
mất thời gian tu. Cho nên khi thành lập Thiền viện Trúc 
Lâm tôi đòi hỖi tăng ni phài dồn hết thời giỜ trong sỰ tu 
hành. Muốn được như vậy, thì mỌi nhu cầu về ăn, mặc, 


thuỐc men ... Thiền viện chúng tôi chịu trách nhiệm hẾt: 
lo cho tăng nỉ đủ ăn, đù mặc, bệnh hoạn có thuỐc 
thang... để cho tăng nỉ không còn bận tâm về tài chánh. 
NhỜ không bận tâm về tài chánh, nên yên Ổn tu hành, 
mỚi mong có những tiến bộ. Đó là điều thứ hai. 

Thứ ba là, tôi biết sự giao thiệp qua lại tới lui sẽ 
chiếm mất thỜi gian tu hành cỦa tăng nỉ. Cho nên tôi 
quyẾt tâm ngang đây, những vị nào phát nguyện vào 
Thiền viện tu hành, thì phải gìn giữ điều kiện không 
được ải nơi này nƠi kia, chỉ một hai trường hợp đặc 
biệt mới được ải, đó là hạn chế sự ải lại. Hơn nữa, ở 
đây Phật rừ cúng kính, cầu nguyện chỈ tỚi ghi tên, rồi 
chư tăng chư Ni trong buổi Sám hỐi nguyện cầu cho, 
chứ không đi đám chỗ này chỗ kia mất thỜi gian tu của 
tăng ni. Đó là điều thứ ba. 


Điều thứ tư, tôi thấy nơi đây khí hậu mát mê, yên 
tĩnh, cho nên tôi nghĩ chư tăng chư ni tQa Thiền ban 
ngày vào buỔi chiều cũng tốt, chứ không đến nỗi phải 
đỗ mồ hôi. Rồi buỔi tỐi, buỔi khuya mát mề thì tu hành 
có thể dễ tiến. Vì tôi thẫy trong sử đã kể lại rằng, Đức 
Phật Thích Ca chúng ta ngồi ta dưới cội bồ đề vào 
tháng mùa đông, do đó mà sau 49 ngày đêm tQa Thiền thì 
Ngài được giác ngỘ. Tôi thấy khí hậu mát mê nhất là 
buổi khuya, khí trời thanh sằng, chúng ta ngồi Thiền đem 


lại nhiều kết quã rất tỐt đẹp, cho nên tôi mới chủ 
trương phi ngồi Thiền nhiều, mà nhất là buỔi khuya. 

Đó là những điều mà trước kia tôi thấy nó làm trở 
ngại cho tăng nỉ tu hành khó tiến bộ. Cho nên, khi thành 
lập Thiền viện Trúc Lâm, những tr ngại đó tôi quyết 
tâm vƯỢt qua, để tạo điều kiện cho tăng nỉ tu đẾn nƠi 
đến chốn. Khi thành lập Thiền viện Trúc Lâm, tôi tin 
rằng sẽ tạo đù điều kiện cho tăng nỉ tu hành được tiến 
bộ, thì đó là mãn nguyện của chúng tôi. Vì vậy mà Thiền 
viện Trúc Lâm, tôi cho là lý tưởng tối hậu Ở chỗ đó. Lý 
tưởng tỐi hậu không phải đời tôi tỚi đây là chấm dứi, 
không truyền bá, không làm Phật sự, mà tỐi hậu là vì 
những hoài bão ôm ấp từ trước đến đây tôi thực hiện 
được. Tôi làm được những gì mà trước kia tôi thẫy còn 
thiếu sót nơi tôi, tôi bỔ túc lại cho đầy đủ. Đó là cái mãn 
nguyện của tôi. 

Nhưng nói như vậy, không phải chỈ tôi là người có 
trách nhiệm, còn tất cả tăng nỉ ở đây không có bổn phận. 
BỞi vì tôi làm trách nhiệm cỦa ngƯỜi i trước, của 
người dẫn đường. Tăng ni Ở đây là người được hướng 
dẫn, được chỈ dạy, thì tôi làm tròn trách nhiệm của tôi 
rồi. Tôi mong rằng tất cả tăng nỉ cũng thấy bốn phận 
của mình, phải làm sao cho cân xứng với sự lo lắng của 


tôi, trông đỢi cỦa tôi, thì tăng nỉ mới làm tròn bổn phận 


của mình. NhƯ vậy thì mới gọi là sự tương ưng giữa 
thầy trò, mà ngày xưa tôi dùng chữ là: “Sư rw” đều 
thông cằm với nhau; Sử là thầy, rư là đệ rử, được thông 
cẩm, được chung sức với nhau để truyền bá chánh pháp, 
duy trì mạng mạch của đạo được lâu bền. Đó là những 
điều rất thiết yếu. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả tăng ni Ở 
tại Thiền viện Trúc Lâm, quí v] nghĩ: chúng ta Ở trong 
thỜi mà nhà Phật thường gọi là thời mạt pháp - khó gặp 
thầy, khó gặïp được bạn, tức là những hàng thiện tri 
thức để hướng dẫn mình tu đó là mộỘt cái khó. Rồi khó 
đủ thắng duyên, trên đường tu hành luôn luôn bị trở 
ngại, bị nhiều chướng... GiỜ đây, Ở nơi Thiền viện này 
thì quí vị có đầy đủ: trên thì có thầy, bên cạnh thì có 
bạn, rồi mỌi nhu cầu để đủ điều kiện tu, rất là đầy đủ 
tiện nghỉ không thiếu. Như vậy, còn cái gì nữa mà chúng 
ta không nỖ lực, chúng ta không cố gắng tu hành cho đạt 
được kết quả đúng như sở nguyện củỦa mình. BỞi vì tôi 
thường than rằng: NgƯỜi tu không ai là xẫu cả, ai cũng 
là người rốt. Nhưng khi vào đạo gặp duyên không thuận, 
duyên không tỐt, lần lần trở thành người xấu, người dỡ. 
Đó là tại vì cái duyên không có giúp đỡ để cho hỌQ tiẾn tu 
dễ dàng. Thì Ở đây, tôi chịu khó tạo đủ duyên cho tăêng 
nỉ tu, không còn lý do gì mà quí v than rằng: vì nhiều trở 


ngại, vì nhiều chướng duyên nên tu không được. 


Như vậy thì, sự tu hành của quí v] trong thỜi này, 
trong hoàn cẵnh này nó rất thuận lợi, rất đầy đủ duyên 
tốt. Vậy quí vị phải ráng nỖ lực, tận tâm cÕ gắng tu 
hành. Làm sao cho đời của mình đã nguyện xuất gia, đã 
cầu giải thoát sanh tỪ, thì quí v] phải làm. Dù không 
trọn vẹn, ít ra cũng đi được một phần ba, hoặc hai phần 
đường trên đời t của mình, chứ đừng để nó dỠ dang, 
đừng để nó lui sụt. Được như vậy mới xứng đáng là 
ngƯỜi xuất gia, nguyện tu hành cho được thành đạt đạo 
quà. Còn không nhƯ vậy, thì uỐng đi một đời. Đó là lời 
nhắc nhỞ và nói rõ sỞ nguyện cỦa tôi. 

II. TIỂU SỬ HÒA THƯỢNG VIỆN TRƯỞNG: 


Hòa thượng húy là Trần Hữu Phước, pháp danh 
Thích Thanh TỪ, sau đổi lại húy là Trần Thanh TỪ. Sinh 
ngày 24 tháng Ø7 năm Giáp Tý (1924), tại ấp Tích 
Khánh, làng Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh 
Long). 


Thân phụ của Hòa thượng húy Trần Văn Mão, từ 
nhỏ theo nghiệp Nho, giữ nếp sống thanh bần. Cụ ông 
theo đạo Cao đài, lập gia đình hơi muộn. Thân mẫu 
của Hòa thượng húy Nguyễn Thị Đủ quê làng Thiện 
Mỹ, dòng Thanh Bạch, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Cụ 
bà chân chất hiền lành, suốt đời tận tụy hy sinh vì chồng 


VÌ con. 


Hòa thượng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh 
khó khăn nghèo túng, nhưng Người đã nổi bật những 
nét riêng từ thuở ấu thơ: trầm mặc, ít nói, thích đọc 
sách, có chí xuất trần và đặc biệt rất hiếu thảo với Cha 
Mẹ. 


Khoảng năm 9 tuổi, nhân theo Cụ ông lên Mốp 
Văn, Long Xuyên thọ tang người Bác thỨ ba, Hòa 
thượng được đến chùa Sân Tiên trên núi Ba Thê cúng 
cầu siêu cho Bác. Duyên xưa gặp lại, nghe tiếng chuông 
chùa ngân đài giữa khoảng thính không cô tịch, Hòa 
thượng rúng động như có một nỗi niềm giao cẩm tự bao 
giờ. Bất thần Người xuất khẩu thành thơ: 


Non đằnh là nơi thú lắm ai, 
Đó cằnh nhàn du của khách 


tài. 

Tiếng mõ công phu người tÌnh 
giấc, 

Chuông hồi văng vằng quá bi 
ai 


Có thể nói rằng chí xuất trần của Hòa thượng nổi 
dậy kể từ đây. 


Sớùm chìm nổi theo dòng đời và nhất là sống trong 


thời loạn lạc, Hòa thượng càng thấm thía, càng đau xót 
nỗi thống khổ của con người. Chí xuất trần của Hòa 
thượng vì thế càng trở nên mãnh liệt hơn và Người luôn 
ôm ấp một tâm niệm “ Nếu tôi không thể làm một viên 
linh đơn cứu tất cả bệnh của chúng sanh, ít ra cũng là 
một viên thuốc bổ giúp cho người bớt khổ.” 

Từ dạo đó trái nhân duyên đã chín muôồi, cuộc đời 
của Hòa thượng rễ sang một con đường sáng. 

Ngày 15 tháng 07 năm KỞ Sửu 1949, sau ba tháng 
công quả tại chùa Phật Quang, Hòa thượng được TỔ 
Thiện Hoa chánh thức cho xuất gia với pháp danh là 
Thanh TỪ. Thế là ước nguyện của Người đã được 
thành tựu. Từ đây Hòa thượng siêng năng theo Tổ công 
phu bái sám, vừa học giáo lý, vừa dạy trẻ em. Ngoài ra 
còn phụ trông nom coi sóc mấy chục chú Tiểu trong 
chùa. Công việc tuy nhiều, song Hòa thượng luôn để tâm 
học Giáo điển. 


Năm 1949 -1950, Hòa thượng theo học lớp Sơ 
đẳng năm thứ ba tại Phật Học Đường Phật Quang. 

Đến năm 1951, Hòa thượng bắt đầu học lên 
Trung đẳng. 

Một khuya nọ, nhân đọc Kinh Lăng Nghiêm đến 
chỗ Phật chỉ Tôn giả A Nan nhận ra bản tâm chân thật 


của chính mình qua tánh thấy, tánh nghe, bất giác Hòa 
thượng xúc động rơi lệ. Phải chăng đây là dấu hiệu cho 
biết chủng duyên Phật Pháp nhiều đời của Người đã bắt 
đầu nẩy mầm? 

Cũng trong năm nầy chùa Phật Quang bị binh 
biến, Tổ Thiện Hoa phải dời Tăng chúng lên chùa 
Phước Hậu, Hòa thượng cũng được theo và thọ giới Sa 
Di tại đây do Tổ Khánh Anh làm Hòa thượng Đàn đầu. 


Năm 1953 Hòa thượng theo Bổn sư là Tổ Thiện 
Hoa lên Sài gòn, tiếp tục học lớp Trung đẳng tại Phật 
Học Đường Nam Việt chùa Ấn Quang. Tại đây, Hòa 
thượng được thọ giới Cụ túc do Tổ Huệ Quang làm Hòa 
thượng Đàn đầu. 


Từ năm 1954 -1959, Hòa thượng học Cao đẳng 
Phật học tại Phật Học Đường Nam Việt. Những vị 
đồng khóa cùng ra trường với Hòa thượng như quí Ngài 
Huyền Vi, Thiền Định, Từ Thông, ... 


Như vậy là ngót mười năm Hòa thượng đã trải 
qua hai năm Sơ đẳng, ba năm Trung đẳng, bốn năm Cao 
đẳng. Tốt nghiệp các lớp Phật học xong là đoạn đường 
Tăng sinh đã hoàn tất. Hòa thượng bước sang thời kỳ 
hóa đạo. Hòa thượng là một vị Giảng sư trong Giẳng sư 
đoàn của ban Hoằng Pháp, có uy tín lớn thời bấy giờ và 


được sự mến mộ của Phật tử xa gần. 


Năm 1960 -1964, Hòa thượng đã giữ những chức 
vụ trong Phật giáo: 


- Phó Vụ Trưởng Phật Học Vụ. 

° Vụ Trưởng Phật Học Vụ. 

‹ Giáo sư kiêm Quản viện Phật Học Viện Huệ 
Nghiêm. 

‹ Giảng sư Viện Đại Học Vạn Hạnh và các Phật 
Học Đường Dược Sư, Từ Nghiêm.... 


Sau lễ mãn khóa Cao Trung Chuyên Khoa tại Huệ 
Nghiêm và Dược Sư, Hòa thượng thầm nghĩ với ngần 
ấy đóng góp cũng phần nào tạm đủ nói lên tấm lòng tri 
ân và báo ân của mình đối với Thầy Tổ rồi. Hòa thượng 
liền xin phép với Tổ Thiện Hoa được lui về núi ẩn tu. 
Chí đã quyết, Hòa thượng dẫn lòng dứt áo ra đi, âm 


thầm một mình một bóng lên chốn non thâm. 


Hòa thượng đã thật sự giã từ Phật Học Viện, giã 
từ phấn bảng với năm tháng miệt mài vì tỨ chúng. 
Nhưng hai tiếng "Tăng Ni" vẫn xoáy sâu vào lòng 
Người, để sau này chút duyên "Thầy Trò" ấy lại gặp 
nhau và càng thêm son sắt trên đỉnh Tương Kỳ. 


Tháng 04 năm 1966, Hòa thượng dựng Pháp Lạc 
thất trên núi Tương Kỳ, Vũng Tàu. Ngôi thất lá vuông 


vức bốn thước đơn sơ với bộ Đại Tạng Kinh, nhưng đã 
ấp ủ một thiền Tăng nghèo quyết nhận lại cho kỳ được 


hạt châu vô giá của chính mình. 


Đến rằm tháng tư năm Mậu Thân, Hòa thượng 
tuyên bố nhập thất vô hạn định với lời kiên quyết: " 
Nếu đạo không sáng, thệ không ra thất.” Thế là cửa sài 
đôi cánh khép. Toàn thể môn nhân qui ngưỡng lên non 


một lòng mong đợi. 


Tháng Ø7 năm 1968, Hòa thượng liễu đạt lý sắc 
không, thấu suốt thật tướng Bát Nhã. Từ con mắt Bát 
Nhã trông qua tạng Kinh, lời Phật, ý Tổ hoác toang 
thông thống. Giáo lý Đại thừa và thâm ý nhà Thiền đã 
được Hòa thượng khám phá từ công phu thiền định của 
Người. 

Ngày 08 tháng 12 năm ấy, Hòa thượng tuyên bố 
ra thất giữa bao niềm hân hoan của Tăng Ni, Phật tử. 
Nước cam Iồ từ đây rưới khắp, suối tỪ bi từ đây tuôn 
chảy. Pháp Lạc thất thật xứng đáng là linh hồn của dòng 
Thiền Chân Không. Nơi đây, đánh dấu một giai đoạn 
chuyển mình, một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu của 
Hòa thượng. Hoài bão tu Thiền đã thai nghén bao năm 
trong thầm lặng đơn độc của Người, đến đây mới thật 
sự có điểm khởi phát và lớn dậy, để sau nầy Phật giáo 


Việt Nam vinh dự có một ngôi sao sáng mỞ ra trang 
Thiền sử Việt Nam rực rỡ huy hoàng vào cuối thế kỷ 
20. 


Hòa thượng đã từng nói: “Tôi là kể nợ của Tăng 
Ni và Phật tử. Ai biết đòi thì tôi trả trước, ai chưa biết 
đòi thì trả sau.” Suốt đời Ngài đều dốc hết sức mình lo 
cho Phật pháp, đặc biệt là làm sống lại Thiền tông đời 
Trần, tạo điều kiện cho Tăng Ni tu hành tiến bộ. Tăng 
Ni tu hành có tiến bộ thì Phật pháp mới còn và lớn mạnh 
được. Sự tu hành tiến bộ của Tăng Ni là niềm vui của 
Ngài. Ngài nói: “Hoài bão của Thầy đều gởi gắm hết 
vào sự nỗ lực tu tập của tụi con. Tăng Ni tu có niềm 
vui, sáng được việc lớn, đó là biết thương tưởng đến 
Thầy. Bằng ngược lại thì thật là Thầy chưa đủ phước 
để được vui trước khi nhắm mắt. Bởi vì nguyện vọng 
khôi phục Thiền tông Việt Nam, đặc biệt là Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử đời Trần của Thầy chưa thành tựu.” 


Các thiền viện sau đây chính thức được Hòa 
thượng thành lập, làm nơi giáo hóa và hướng dẫn tu 
hành: 

‹ Thiền viện Chân Không, núi Tương Kỳ - Vũng 

Tàu, thành lập vào tháng 04 năm 1971; dời về 

Thường Chiếu năm 1986, được phép tái thiết năm 


1995. 

Thiền viện Thường Chiếu, Long Thành - Đồng 
Nai, thành lập tháng 08 năm 1974. 

Thiền viện Viên Chiếu, Long Thành - Đồng Nai, 
thành lập tháng 04 năm 1975. 

Thiền viện Huệ Chiếu, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành 
lập tháng 04 năm 1979. 

Thiền viện Linh Chiếu, Long Thành - Đồng Nai, 
thành lập tháng 02 năm 1980. 

Thiền viện Phổ Chiếu, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành 
lập tháng 06 năm 1980. 

Thiền viện Tịch Chiếu, Long Hải, thành lập tháng 
Ớ7 năm 1987. 

Thiền viện Liễu Đức, Long Thành - Đồng Nai. 
Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt - Lâm Đồng, thành 
lập tháng 04 năm 1993. 

Chùa Lân - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, 2002. 
Thiền viện Tuệ Quang, Linh Trung, Thủ Đức, 
Thành Phố Hồ Chí Minh. 

Thiền viện Hương Hải, Long Thành - Đồng Nai. 
Thiền viện Đạo Huệ, Long Thành - Đồng Nai. 
Thiền viện Tuệ Thông, Long Thành - Đồng Nai. 
Thiền viện Quang Chiếu, Forthworth, Texas, Mỹ, 
thành lập năm 2000. 


Thiền viện Đại Đăng, Bonsall, California, Mỹ, 
thành lập năm 2001. 

Thiền viện Đạo Viên, Québec, Canada, thành lập 
năm 2002. 

Thiền viện Bồ Đê, Boston, Mỹ, thành lập năm 
2002. 

Thiền viện Diệu Nhân, Sacramento, Mỹ, thành lập 
năm 2002. 

Thiền viện Tiêu Dao, Úc. 

Ngoài ra, còn có Thiền Thất Ngọc Chiếu, Garden 
Grove, CA, Mỹ. Thiền Thất Thường Lạc - Pháp. 
Thiền Trang Hỷ Xả - Úc...... 


Hòa thượng cũng đã góp sức trùng tu hai Tổ đình 


Phật Quang và Phước Hậu, Trà Ôn, Vĩnh Long. 


Hòa thượng giảng và dịch rất nhiều bộ Kinh, 


Luận và Sử từ Hán văn sang Việt văn. Ngoài ra Hòa 


thượng còn giảng giải rất nhiều bài pháp phổ thông cho 
Tăng Ni và Phật tử. 


Hòa thượng đã đi du hoá và thăm viếng các nước: 


Cam-pu-chia (1956) 

Ấn Độ, Tích Lan và Nhật Bắn (1965) 
Trung Quốc (1993) 

Pháp (1994 - 2002) 


‹ Thụy Sĩ (1994) 

° Indonesia (1996). 

» Canada (1994 - 2002) 

‹ Hoa Kỳ (1994 - 2000 - 2001 - 2002) 
‹ Úc châu (1996 - 2002). 


IV. KIẾN TRÚC, CẢNH QUAN VÀ Ý 
NGHĨA: 


Tổng diện tích đất được nhà nước giao cho Thiền 
viện trông coi rừng và tạo cảnh quan là 24 ha, được 
phép xây dựng 2 ha ở những nơi đất trống. Tổng thể 
Thiền viện do Hòa thượng Viện trưởng phát thảo. Kiến 
trúc các hạng mục công trình do Kiến Trúc Sư Vũ Xuân 
Hùng và Trần Đức Lộc vẽ qua ý kiến của Hòa thượng 
Viện trưởng. Kỹ Sư Tín thi công công trình. Thiền viện 
được chia ra làm 4 khu vực: Khu Ngoại viện, khu Tịnh 
Thất Hòa thượng viện trưởng, khu Nội viện Tăng và 
khu Nội viện Ni. 

1. Khu ngoại viện: 


Trước khi lên Thiền viện, xe của du khách được 
dừng lại Ở hai bãi xe của Thiền viện. Mỗi bãi giỮ xe 
rộng trên 10.000 m2. Có nhà giữ xe, ở đấy có nhân viên 
bảo vệ giữ xe miễn phí. Những nhân viên này do Thiền 
viện mướn và trả tiền lương hàng tháng cho họ có đủ 


cuộc sống. Giờ giữ xe miễn phí tỪ 7 giỜ sáng đến 5 giờ 
chiều. 

Nếu đi lên từ phía Hồ Tuyền Lâm thì leo lên con 
đường dốc 140 bậc thang bằng đá dài khoảng 500m. 
VƯỢt qua ba cổng Tam quan mới lên đến Chánh điện. 
Cổng Tam quan số một nằm trên triền đồi cao nhìn ra 
phía Hồ Tuyền Lâm, cách mặt hồ khoảng 200m. Cổng 
này được cấu tạo bằng bốn trụ cột được xây bằng đá. 
Phía trên là hai mái ngói Ống men màu vàng. Trên đỉnh 
Tam quan là hình hai con Trùng Hổ đối diện uốn vào 
bánh xe chuyển pháp luân Ở giữa. Ba cổng Tam quan 
đều có khắc bốn chữ THIỀN VIỆN TRÚC LÂM ở 
giữa. Phía trước hai hàng cột đá bên ngoài của cổng có 
khắc hai câu đối chữ Hán, thể hiện rõ nét tinh thần của 
Thiền viện chủ trương khôi phục Thiền tông Việt Nam: 
“Thế Tôn Vi Đông Cung Xã Ngọc Điện Đáo Bồ Đề 
Thành Chánh Giác”; “Giác Hoàng Xử Vương VỊ Ly 
Kim Toà Đăng Yên TỪ Giáo Tăng Đồ.” Hai hàng cột đá 
bên trong thì khắc hai câu đối chữ Việt, là nghĩa của hai 
câu đối chữ Hán trên: “Đức Phật Làm Đông Cung Bỗ 
Điện Ngọc Đến Bồ Đề Thành Chánh Giác”; “Giác 
Hoàng Ở Ngôi Báu Lìàa Ngai Vàng Lên Yên TỬ Dạy 
Chúng Tăng.” Nếu ở Ấn Độ, đức Phật là một vị Đông 
cung Thái tử, bổ điện ngọc đến cội Bồ đề tu hành thành 


Phật, thì ở Việt Nam chúng ta cũng tự hào có Vua Trần 
Nhân Tông (ngài Điều Ngự Giác Hoàng) ở Vương vị 
dám bổ Ngai vàng lên núi Yên tử tu hành ngỘ đạo, sáng 
lập dòng Thiền Việt Nam và giảng dạy cho chúng 
tăng... Sau này mọi người tôn sùng gọi Ngài là vị Vua 
Phật. 


Hai bên hông Tam quan có khắc hai hàng chữ 
Việt đối nhau: “Phẳn quan tự kỷ”; “Trực chỉ nhân 
tâm.” Tuy hai câu ngắn gọn, nhưng tinh thần Thiền của 
hai nước Trung Hoa và Việt Nam đều gói gọn trong hai 
câu này. “Phẫn quan tự kỸ” là tông chỈ của Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử - Thiền tông Việt nam. Khi Vua Trần 
Nhân Tông còn là Thái TỬ, vua cha là Trần Thánh Tông 
giao Thái TỬ cho Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy đạo. 
Một hôm, Thái tử hỏi về bổn phận và tông chỈ của 
Thiền, Thượng Sĩ đáp: “Phẳn quan tự kỷ bổn phận sự, 
bất tùng tha đắc.” (Sơi sáng lại chính mình là phận sự 
chính, chẳng từ nơi khác mà được). Thái tử ngay đó liền 
được lối vào. Sau này Ngài xuất gia tu hành ngỘ đạo và 
sáng lập dòng Thiền Việt Nam, lấy đây làm tông chỈ của 
Thiền phái. “Trực chÏ nhân tâm” là lỜi nói gọn của bài 
kệ mà Tổ Bồ Đề Đạt Ma đã chỈ dạy khi Ngài mang 
Thiền sang Trung Hoa. Lời dạy của Ngài có ảnh hưởng 
lớn đối với dòng Thiền ở Trung Hoa nói riêng và Thiền 


tông nói chung, mãi đến bây giờ đã trở thành một câu 
châm ngôn trong nhà Thiền: “Bấ/ lập văn tự, giáo ngoại 
biệt truyền. Trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật.” 
(Không lập văn tự, ngoài giáo riêng truyền. ChỈ thẳng 
tâm người, thẫy tánh thành Phật). Mới xem qua, thấy 
hai câu đối thể hiện tinh thần Thiền của hai nước 
dường như khác biệt, không có gì đối xỨng nhau. 
Nhưng nếu người thấu hiểu thì hai câu này đối xứng 
nhau chặt chẽ và có ý nghĩa rất hay. Ngài Đạt Ma nói 
“chỉ thằng tâm ngƯỜi, thấy tánh thành Phật" thì Ngài 
Điều Ngự Giác Hoàng chủ trương “søi sáng lại chính 
mình”; soi sáng lại chính mình là soi trở lại ngay nơi tâm 
mình liền nhận ra Phật tánh, đối xứng với tinh thần chỉ 
thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật chứ không có gì 
sai khác. Căn cơ của chúng sanh khác nhau nên phương 
tiện dẫn dắt người tu hành do mỗi vị Tổ ứng dụng để 
phù hợp với căn cơ cũng có khác, nhưng cỨu cánh thì 
không hai. 


Tiến theo con đường bậc đá dưới hai rặng thông 
cao vút, chúng ta tiến lên đến công Tam quan sỐ hai. 
Cổng này dáng dấp cũng giống như cổng số một, nhưng 
đơn giản hơn với hai hàng cột được xây bằng đá và 
không có câu đối. Bên cạnh cổng hai có lối dẫn vào đồi 
Thanh Lương nằm cạnh Hồ Tĩnh Tâm. 


Từ cổng số hai nhìn lên trên cao hơn là cổng Tam 
quan số ba. Cổng này kiến trúc tương đối giống cũng sỐ 
một. Hai hàng cột phía ngoài cùng có khắc hai câu đối 
bằng chữ Hán: “Thiếu Thất Cửu Niên Đãi Ngộ Thần 
Quang Truyền Tâm Ấn”; “Trúc Lâm Thập Tải Dĩ 
Tương Thập Thiện Hóa Nhân Gian.” Hai hàng cột phía 
trong khắc hai câu đối bằng chữ Việt, là nghĩa của hai 
câu đối chữ Hán được khắc ở hai hàng cỘt ngoài: 
“Thiếu Thất Chín Năm Đợi Gặp Thần Quang Truyền 
Tâm Ấn”; “Trúc Lâm Mười KỆ Đã Đem Thập Thiện 
Hoá Nhân Gian.” Nghĩa là, trên ngọn Thiếu Thất ở 
Trung Hoa, Tổ Đạt Ma đã ngồi xoay mặt vào vách chín 
năm cho đến khi gặp Ngài Thần Quang (Tổ Huệ Khả) 
và truyền tâm ấn kế thế làm Tổ vị thứ hai ở Trung Hoa; 
còn ở Việt Nam sau khi Vua Trần Nhân Tông đi tu ngỘ 
đạo, ngoài những Phật sự giảng dạy chúng tăng..., Ngài 
đã ngót mƯỜi năm đem pháp Thập Thiện đi vào nhân 


gian giáo hoá, khuyên mỌi người làm lành. 


Phía hai bên hông Tam quan có khắc hai câu: 
“Đuốc tuệ phá tan đêm tối”; “Thuyền từ cứu khổ 
chúng sanh.” Hai câu này tuy ngắn gọn, nhưng đã nói 
hết việc làm chính yếu của một người xuất gia tu hành 
cầu thành Phật. Phật là bậc giác ngỘ, tự giác ngộ chính 
mình; kế đó dạy mọi người cùng giác ngỘ; công hạnh 


viên mãn thì mới thành Phật. Người tu cần phải thắp 
sáng ngọn đuốc trí tuệ, phá tan đêm tối vô minh - đó là 
tự mình giác ngộ. TỪ đó, khởi lòng từ vào đời cứu khổ, 
độ thoát chúng sanh - đó là giác ngỘ cho người. Tự mình 
giác ngỘ, giác ngỘ cho người, hạnh giác viên mãn thì 
chứng lên quả vị Phật. 


Mọi người phải tiến qua khỏi ba cổng Tam quan, 
mới vào Chánh điện và thấy Phật được. Vì trong nhà 
Thiền, Tam quan không chỉ là ba cái cổng bằng cát đá xi 
măng mà Tam quan có nghĩa là Sơ quan (Tổ Sư quan), 
Trùng quan và Lao quan. Hành giả dụng công tu Thiền 
muốn đạt đến cảnh giới rốt ráo phải trải qua ba cửa: 


a. Hành giả hay sạch hết phàm tình, thấy suốt các 
pháp hư vọng không thật, ngộ được tâm tánh vốn sẵn 
chính mình thì mới vượt qua khỏi cổng thứ nhất, trong 
nhà Thiền gọi là Sơ quan (hay Tổ Sư Quan); cũng gọi là 
Kiến tánh. 


b. Sau khi kiến tánh, hành giả tiếp tục dụng công 
tu hành, chẳng những không bị cái “có” làm ngại mà còn 
không chấp trước nơi “không”; đây mới qua được cửa 
thứ hai là Trùng Quan. 


c. Sau đó, lại tiếp tục dụng công miên mật, liền 
hay thấu suốt cảnh giới tịch và chiếu không hai, có và 


không không còn ngăn ngại, tuy đối diện với ngũ dục 
nhưng vẫn tự như như không mất bản tánh; đây là thấu 


qua khỏi cửa cuối cùng là Lao Quan. 


Ai hay thấu qua được ba cửa này thì mới vào 
Chánh điện và thấy được Phật. 


Chánh điện có diện tích 192 m2, bên trong thờ tự 
đơn giản, nhưng mang đầy đủ ý nghĩa của nhà Thiền. 
Chính giữa là thờ tượng đức Phật Bổn Sư Thích Ca 
Mâu Ni cao khoảng 2m; tay phải cầm cành hoa sen đưa 
lên, thuật ngữ trong nhà Thiền gọi là “niêm hoa vì tiếu ”. 
Đây là hình ẳnh đặc biệt trong nhà Thiền. Suốt 49 năm 
thuyết pháp đỘ sanh, cuối cùng trên hội Linh Sơn, ở 
giữa hội chúng, đức Phật cầm cành sen đưa lên, hội 
chúng đều ngơ ngác nhìn, duy chỉ có Ngài Đại Ca Diếp 
mỉm cười. Phật nói: “Ta có Chánh pháp nhãn tạng, 
niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng. Nay truyền 
trao cho Ca Diếp...” Đức Phật đưa cành hoa sen lên, 
Ngài Ca Diếp liền thấy thẳng bằng cái “thấy biết Phật” 
(Tri kiến Phật), là kho chánh pháp ngay con mắt, là diệu 
tâm niết bàn nơi tất cả chúng sanh, là tướng chân thật 
nhưng không phải có hình tướng như các pháp sanh diệt 
thế gian; hay nói rõ hơn là bản tâm, là tánh Phật nơi 
chính mỗi người. Ngài Ca Diếp ngộ bản tâm, hội được 
điều trọng yếu đức Phật muốn chỉ là đã được Phật 


truyền tâm ấn làm vị Tổ Thiền tông đầu tiên. Đây là bài 
pháp rốt sau rất cô đọng, sống động, tóm gọn hết những 
điều trọng yếu mà Phật muốn nói một đời. Bởi một đại 
sự nhân duyên đức Phật xuất hiện ở đời là cốt khai thị 
cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Vì thế, bao nhiêu 
Kinh luận cũng cốt chỈ cho tất cả chúng ta trở về nhận 
lại cái thấy biết Phật nơi chính mình. Cành hoa sen năm 
xưa đức Phật đưa lên trên hội Linh Sơn, Ngài Ca Diếp 
liền thấy thẳng bằng thấy biết Phật, Phật liền ấn chứng 
Ngài Ca Diếp làm vị Tổ Thiền tông đầu tiên; cành sen 
ấy đến nay đã trên hai ngàn năm trăm năm, nhưng vẫn 
còn nở tròn vìn, tươi thắm nơi Thiền viện chốn mù 
sương này, cho thiền sinh nơi đây có nhữỮng phút bật 
cười hay những giây bật khóc, hoan hỷ ngập tràn không 
thể kềm chế trong khi hạ thủ công phu. Thử hỏi tại sao 
lại có chuyện lạ như thế? Ở đây, chúng tôi không 
khuyến khích quý vị phải vào Thiền viện; mà ở bất cứ 
nơi nào, nếu quý vị khéo nhận lại ông Phật thật chính 
mình thì những phút giây ấy không còn gì xa lạ, không 
phải chỈ giành riêng cho những thiền sinh ở đây mà nơi 
mỗi chúng sanh đều tự sẵn đủ, chỉ khéo trở về nhận lại 
thôi. 

Bên phải đức Phật là hình ảnh Bồ tát Văn Thù 
cỡi Sư tử tượng trưng cho Căn bản trí, là trí tuệ vốn sẵn 


nơi tất cả chúng sanh. Bên trái là hình ảnh Bồ Tát Phổ 
Hiền cỡi voi trắng sáu ngà, tượng trưng cho Sai biệt trí, 
là trí sai biỆt đi vào trong dđỊ loại. Sau khi nhận ra căn 
bản trí, hành giả khởi diệu dụng đi vào đời làm lợi ích 
chúng sanh. Đó là làm tròn công hạnh Bồ tát để tiến lên 
quả vị Phật. 


Chung quanh phía trên Chánh điện là các bức phù 
điêu khắc chạm tám tướng thị hiện của đức Phật: đẳn 
sanh, xuất gia, thành đạo, chuyển pháp luân, nhập niết 
bàn, ... BỨc hoành phi phía trước bằng gỗ chạm bốn 
chữ Hán: TỪ BI TRÍ TUỆ. Ngoài ra còn có các bao lam, 
án thờ bằng gỗ khắc chạm khá công phu. Đặc biệt bên 
trong Chánh điện không để thùng Phước sương. Nhìn 
qua thì đây là một điều dường như bình thường, nhưng 
đó là việc làm đầy tâm đạo của Hòa thượng Viện 
trưởng. Ngài kể lại những năm còn Ở các Chùa, đến 
chiều thầy Trụ Trì mở thùng Phước sương ra thì 
thường thấy trong ấy có những tẫm vé số đã hết hạn. 
Lý do là quý Phật tử vào chùa lễ Phật, một người bổ 
tiền vào thùng Phước sương cúng dường, người cùng đi 
vì nghèo nên không có tiền cúng. Người bạn bỏ tiền vào 
thùng Phước sương cúng mà mình không cúng thì hơi 
mặc cảm nên đành lén bỏ những tấm vé số quá hạn vào 
cho đỡ mất mặt với bạn bè. Phát xuất tận đáy lòng từ, 


Hòa thượng không cho đặt thùng Phước sương trong 
Chánh điện. Phật tử đến chùa nếu ai phát tâm muốn 
cúng thì họ phải tìm hỏi chỗ nơi, quý Thầy Hương đăng 
sẽ có trách nhiệm hướng dẫn. Bởi khi tìm hỏi là Phật tử 
ấy phát tâm mạnh mẽ, cố tâm cúng chứ không phải vì 
một hình thức gượng øsạo nào khác. 


Hành lang phía trước Chánh điện là hàng cột gồm 
bốn cột tròn giả gỖ. Phía trước chánh điện có sân xi 
măng thông thoáng. Chánh điện lợp bằng ngói Ống men 
sáng loáng. Mái ngói uốn nhẹ toát lên nét khiêm cung 
của người Việt, nét thanh thoát của nhà Thiền, không có 
vẻ uốn lượn cung cách kiểu cung đình. Mặt sau chánh 
điện là bỨc phù điêu khắc hình ảnh Tổ Đạt Ma quẫy 
một chiếc dép về Tây. Đây là hình ảnh tượng trưng có ý 
nghĩa lớn trong nhà Thiền: hành giả muốn đạt đến cảnh 
giới rốt ráo chân thật thì không mắc kẹt vào hai bên: có 
không, phải quấy, tốt xấu, hơn thua, ... 


Phía bên phải của Chánh điện là Lầu chuông 
(Hòa thượng còn đặt cho nó cái tên là Hồng Chung Lâu). 
Lầu chuông cũng lợp ngói men và mái uốn cong giỐng 
chánh điện. Chung quanh có lan can. Bốn phía chạm 
khắc phù điêu mang ý nghĩa sâu sắc trong nhà Thiền. Đi 
tỪ trái sang phải, góc trái phía trước là bức phù điêu 


chạm khắc hình Tổ Bồ Đề Đạt Ma xoay mặt vào vách, 
bên ngoài tuyết đóng giá băng, Ngài Huệ Khả chặt tay 
cầu pháp. Đây là hình ảẳnh nói lên tinh thần xả thân cầu 
Đạo; bài pháp “An £âm” vang lên từ đấy và vang dỘi mãi 
cho đến nay chưa dứt, mở đường về cho bao tâm hồn 
lạc lỗng, bơ vơ. Góc phải phía trước là hình ảnh Tổ Đạt 
Ma quảy một chiếc dép về Tây. Bức phù điêu bên trái 
phía sau là hình ảnh Lục Tổ Huệ Năng đeo đá giã gạo, 
Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn xuống khai thị. Lục Tổ Huệ Năng 
vốn là một chàng Tiều phu ngày ngày lên núi chặt cỦi ra 
chợ đổi gạo về nuôi mẹ. Một hôm bán củi xong, tình cờ 
nghe nhà người tụng Kinh Kim Cang, tâm Ngài liền tổ 
ngộ. Nhờ có duyên đời trước nên được một người phát 
tâm nuôi mẹ già, Ngài bắt đầu sắp xếp lên đường tìm 
đến Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở Huỳnh Mai học đạo. Sau khi 
vết kiến và đối đáp qua lại với câu “... Phật tánh vốn 
không Nam Bắc”..., Ngũ TỔ biết đây là bậc Pháp khí 
nên dạy vào nhà bếp công quả giã gạo, bửa cỦi... Vì 
thân Ngài không đỦ nặng nên đeo thêm đá vào mình để 
đủ lực đạp chày giã gạo. Câu chuyện một hành giả giã 
gạo không chỉ dừng ở ý nghĩa nói lên ý chí cỦa ngƯời 
quên thân cầu Đạo, nó còn vang động với bài kệ: “Bồ đề 
bốn vô thọ...” ở một cư sĩ quê mùa không biết chữ, 
được Ngũ Tổ xuống nhà bếp hỏi gạo trắng chưa, lấy 


gậy gõ vào cối ba cái thì đúng khuya canh ba, vị cư sĩ 
này tìm đến và được TỔ giảng Kinh Kim Cang đến 
đoạn: “Ưng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm,” hành giã đại 
ngộ tất cả muôn pháp không rời tự tánh, bèn bạch với 
Ngũ Tổ bằng một tràng tiếng “đâu ngờ”: “Đâu ngờ tánh 
mình xưa nay thanh tịnh ... đâu ngờ tánh mình hay sanh 
muôn pháp,” được Ngũ Tổ trao truyền y bát kế ngôi vị 
Tổ và đi về Nam. Chuyện còn khá dài, hấp dẫn và chứa 
đầy đạo vị qua cuộc đuổi theo giành lại y bát của Ngài 
Huệ Minh, cuộc đời hành đạo của Lục Tổ... Bức phù 
điêu cuối cùng là hình ảnh Sơ Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà 
giảng đạo cho Nhị Tổ Pháp Loa và Tam Tổ Huyền 
Quang trong rừng trúc. Đây là hình ảnh cho chúng ta 
thấy, vào thời xưa ở Việt Nam cũng có một dòng Thiên 
chính thức được khai sinh tại chốn Trúc Lâm Yên TỬ, 
có sự truyền thừa của các Tổ là người Việt rõ ràng. 
Bên trong là quả Đại hồng chung nặng khoảng 

1,1 tấn, khắc chạm những bài kệ của chư Tổ có ý nghĩa 
thanh thoát mang đầy đạo lý. Đặc biệt là bài kệ của Sơ 
Tổ Trúc Lâm Đại Đầu Đà: 

“Phải trái rụng theo hoa 
buỔi sớm, 

Lợi danh lạnh với trận mưa 


đêm. 


Hoa tàn mưa tạnh non im 


vắng, 

Xuân cỖi còn nguyên mỘt 
tiếng chỉm. ” 

Hay bài: 

“Chim nhẩn nha kêu liễu 
trổ dày, 

Thềm hoa chiều rợp bóng 
mây bay. 


Khách vào chẳng hồi 
chuyện nhân thế, 

Cùng tựa lan can ngẫm núi 
mây. ” 

Đọc hai bài kệ trên, chúng ta thấy rõ tâm hồn 
thoát tục của người ở núi; lòng lữ khách bất chợt bỏ lại 
sau lưng bao chuyện buồn vui của phố thị phồn hoa, tâm 
hồn bỗng cảm nhẹ tênh khi bước vào cửa Thiền. 

Nơi đại hồng chung còn khắc bài kệ hô chuông: 

Nghe tiếng chuông phiền não 
nhẹ 

Trí tuệ lớn bồ đề sanh 

Lìa địa ngục thoát vô minh 

Nguyện thành Phật độ chúng 


sanh. 


Và bài thơ Mộng của Hòa thượng mà nhiều 
người yêu chuộng và thuộc lòng: 


Gá thân mộng, dạo cảnh 


mỌng 

Mộng tan rồi, cƯỜi vỡ mộng. 

Ghỉ lỜi mộng, nhắn khách 
mộng 

Biết được mộng, tỉnh cƠn 
mộng 


Bài thơ bình dị lặp lại nhiều chữ MỘNG. Ai mới 
đọc qua cũng có thể hiểu một cách dễ dàng không có gì 
khó. Nhưng nếu xem kỹ tỪng câu tỪng lời thì bài thơ 
bao hàm một ý đạo sâu sắc khó diễn tả hết. Tuy là bài 
thơ mộng, nhưng nếu ai chưa ra khổi mộng thì chưa dễ 
thấu hiểu hết ý của bài thơ mộng này. Những ai hãy còn 
đang ngủ say, nói mớ thì chưa thể biết mình đang mộng, 
chưa thể hiểu hết và nói đó là mộng được. Bừng cơn 
mộng thì mới thấu hiểu hết ý thơ của một bậc tông chỦ: 
nói mộng mà lìa mộng: ngay thân, tâm và cảnh huyễn 
mộng sanh diệt này còn có một cái chân thật không bị vô 
thường sanh diệt chi phối. 


Đối diện với tháp chuông là lầu trống (Hòa 


thượng còn đặt tên là Đại Cổ các). Hình dáng và kích 
thước tương tự tháp chuông. Nếu tháp chuông có dáng 
về thanh thoát thì lầu trống có nét trầm hùng hơn. Phía 
trước lầu trống có khắc hai câu đối bằng chữ Việt: 
“Chuông Sớm Trống Chiều Nhắc Nhở Khách Lợi 
Danh Chìmn Sông Ái”; “Lời Kinh Hiệu Phật Gọi Về 
Người Say Mộng Đắm Biển Mê.” Hai câu đỐi này cũng 
chính là nghĩa của hai câu đối bằng chữ Hán phía sau 
lầu trống: “Mộ Cổ Thần Chung Cảnh Tỉnh Ái Hà 
Danh Lợi Khách”; “Kinh Thỉnh Phật Hiệu Vấn Hồi 
Khổ Hải Mộng Mê Nhân.” Bên trái lầu trống là hai câu 
đối: “Trí Tuệ Dẹp Ngu Tối Sáng Soi Thích TỪ Thoát 
Rừng Mê”; “Phước Đức Gieo Duyên Lành Dẫn Dắt 
Chúng Sanh Vào Thắng Cảnh.” Phía bên phải là hai 
câu đối: “Tiếng Chuông Trầm Lặng Khuyên Răn MỌi 
Người Mau Tỉnh Giác”; “Hồi TrỐng Vang Rền Thúc 
Giục Tăng Chúng Găng Công Phu.” 

Tất cả các câu đối được khắc trong Thiền viện 
đều do Hòa thượng viện trưởng sáng tác. 


Quả trống được đặt bên trong có đường kính hơn 
80 cm. Những hồi chuông trống Bát nhã được gióng lên 
vào những ngày lễ lớn. Mỗi tối trước giờ tụng Kinh 
sám hối đều đánh chuông trống theo nghi thức Thiền 
môn. Khuya 3 giờ là giờ đại chúng yên tĩnh tọa Thiền 


nên chỉ đánh chuông mà không đánh trống. 


Nhìn xa hơn về phía trước Chánh điện là Hồ Tĩnh 
Tâm. Trước kia do địa phương lấy đất đắp đập Hồ 
Tuyền Lâm nên nơi này trở nên một thung lũng. Vì sợ 
xói mòn trôi chùa nên chư Tăng đắp đập chắn ngang, 
biến thung lũng thành Hồ Tĩnh Tâm. Ngoài việc chống 
xói mòn, chứa nước mưa tưới tiêu trong mùa nắng, Hồ 
Tĩnh Tâm còn là một cảnh đẹp soi bóng rặng thông bên 
Đồi Thanh Lương, làm lắng lại tâm hồn du khách viếng 
thăm Thiền viện. 

Bên dưới lưng đồi nằm giữa Nhà giữ xe và Hồ 
Tĩnh Tâm là Nhà khách NữỮ vãng lai. Nhà này cao hai 
tầng nằm gọn trên một ngọn đồi có khu vườn xanh mát, 
là nơi dừng chân của khách nữ, cũng là nơi giành cho 
những Phật tử nữ đến xin tập tu ngắn hạn tại Thiền 
viện. Phía trước nhà là một rừng trúc. ĐỨng trước sân 
nhà, chúng ta có thể trông thấy rõ đỉnh voi phục soi bóng 
xuống gương Hồ Tuyền Lâm xanh biếc. 


Dọc theo những con đường mòn tham quan dưới 
rừng thông, thỉnh thoảng du khách bắt gặp những ngôi 
nhà tròn làm thô sơ. Đây là những nơi dừng chân lý thú. 
Sau một lúc tham quan mỏi mệt, du khách có thể dừng 
chân nơi những ngôi nhà giữa rừng thông này ngắm Hồ 


Tuyền Lâm biên biếc, nhìn rặng thông xanh rì đang reo 
trong gió, ngắm những bồn hoa, phong cảnh Thiền viện, 
hay hóng những cơn gió vô tình thoảng qua khiến cho 
tâm hồn trở nên mát lạ. Nhà tròn cũng là nơi trú ngụ 
tuyệt vời của du khách khi gặp phải những cơn mưa bất 
ngờ của xứ cao nguyên Đà Lạt. 


Khi xin phép xây dựng Thiền viện Trúc Lâm, vì 
Thiền viện năm trên thành phố du lịch nên quý vị lãnh 
đạo địa phương yêu cầu xây dựng Thiền viện có cảnh 
quan đẹp để du khách tham quan. Hòa thượng Viện 
trưởng đã chỉ đạo cho Thiền sinh tạo nơi này thành cảnh 
quan đẹp đẽ trong tổng thể khu vực Hồ Tuyền Lâm nói 
riêng, một thắng cảnh của Thành phố Đà Lạt nói chung. 
Song, sự đẹp đẽ theo quan niệm của Hòa thượng, Chùa 
không có tính cách nguy nga lộng lẫy mà phải trang nhã, 
mang đậm nét dân tộc. Hòa thượng cố gắng tạo quang 
cảnh thanh u, tịch mịch thích hợp với thiên nhiên. Cho 
nên, du khách đến đây sẽ thấy rừng thông xanh soi bóng 
dưới mặt hồ, sẽ nghe tiếng gió thổi thông reo, tiếng ve 
ngâm từng chặp. Bất cỨ nơi nào trong rừng thông, du 
khách muốn ngồi lại hóng mát đều có bóng thông làm 
dù, lá thông làm chiếu sạch sẽ êm mát. Đêm đến thì 
sương nước Hồ soi bóng nguyệt, ngày thanh thì núi 
Phụng chiếu kim ô. Đây là cảnh đẹp của Thiền viện. 


Bên trái Chánh điện, cạnh tháp chuông là Tham 
vấn đường. Ngôi nhà này diện tích khoảng 90 m2. Mỗi 
nửa tháng vào ngày 14 và 29 âm lịch, Tăng Ni và Phật tử 
tê tựu về đây để nghe Hòa thượng giẳng Thiền. 


Bên phải Chánh điện là Nhà khách. Nhà khách 
cao hai tầng với diện tích khoảng 235 m2. Nhà khách 
không chỉ là nơi tiếp khách, nơi khách thập phương đến 
liên hệ khi có việc cần mà còn là nơi ăn Ở, sinh hoạt cho 
khách tăng hay Phật tử Nam các nơi đến Thiền viện tập 


tu. 


Phía sau Chánh điện còn có Vườn Tổ. Khu vườn 
này nền trải một thẳm cổ xanh núp bóng dưới rừng 
thông xanh mát. Đây đó điểm những non bộ, chậu hoa 
làm nổi bậc tượng Tổ Bồ Đề Đạt Ma “nhất hài quy 
Tây” bằng gỗ với nghệ thuật điêu khắc khá đặc biệt. 
Vườn Tổ nằm giữa hai ngôi nhà Thư viện và Nhà 
Trưng bày. 


Thư viện là một ngôi nhà hai tầng, tường vàng, 
mái ngói đỖ tươi, có diện tích khoảng 112 m2. Tầng trên 
là Thiền đường dành cho Phật tử Nam đến tập tu tọa 
Thiền. Phía dưới là thư viện với những bộ Đại Tạng 
Kinh, Tục Tạng Kinh, Thiền Tạng... bằng chữ Hán, đặc 
biệt là những quyển luận có nội dung viết về Thiền, 


những bộ sách có nội dung Thiền Việt Nam do Hòa 
thượng Viện trưởng sưu tập, dịch, giẳng hay sáng tác, 
là Pháp bảo quý giá cho các Thiền sinh trong Thiền viện 
nghiên cứu tu học. Trong thư viện còn có rất nhiều Kinh 
Luận bằng chữ Việt, những sách báo có nội dung Phật 
pháp, để cho các Phật tử hay những du khách nào có nhu 
cầu mượn đọc. 

Đối diện Thư viện là nhà Trưng bày với diện tích 
140 m2. Nhà này cũng có hai tầng lầu. Phía trên là văn 
phòng làm việc của Ban thư ký. Phía dưới trưng bày 
những hình ảnh Phật giáo. Một ngăn tủ hình tròn được 
đặt giữa nhà là nơi trưng bày những bảo vật do các nơi 
biếu tặng Hòa thượng viện trưởng. Chung quanh là 
những ô tường kính trưng bày hình tượng Phật, Bồ Tát, 
hình ảnh các vị Thiền sư Trung Hoa, Việt Nam đã viên 
tịch hàng mấy trăm năm, nhưng vẫn còn để lại nhục 
thân chưa hư hoại, những bức tranh sống động nói lên 
sự tích có ý nghĩa quan trọng, sâu sắc trong nhà Thiền, 
hành trạng hình ảnh Hòa thượng Viện trưởng, hình ảnh 
các Thiền viện do Hòa thượng lãnh đạo hướng dẫn tu 
hành, những bức tranh Thiền nghệ thuật do chính Thiền 
sinh ở đây chụp cảnh Thiền viện ... Tại đây còn có mỘt 
phòng phát hành Kinh sách, dành cho du khách nào có 
nhu cầu cần tư liệu nghiên cứu Thiền tông Việt Nam. 


Nếu thấu hiểu hết ý nghĩa những hình ảnh, bức tranh 
được trưng bày nơi này, khách tham quan sẽ thấy được 
sức sống lại của Thiền tông Việt Nam, sẽ thấy trong 
nhà Thiền vẫn còn những điều chưa dễ dùng ngôn từ và 
trí thế gian có thể giải thích hết, mà đó là phần dành cho 
những ai dám làm, dám hạ thủ công phu quyết tử. 

2. Nội viện tăng: 

Nội viện Tăng là nơi chuyên tu của Thiền sinh 
tăng. Khu nội viện nằm phía dưới ven đồi được bao bọc 
chung quanh bằng hàng rào kẽm gai, có cổng khóa cách 
biệt với khu ngoại viện. Để tạo duyên cho việc tu hành 
có kết quả tốt, chư tăng đã tự nguyện và đỦ tiêu chuẩn 
vào Nội viện, nếu không được phép thì không được đi 
ra ngoài. Du khách bên ngoài cũng không được phép đi 
lại tham quan trong khu vực nội viện (nội bất xuất, 
ngoại bất nhập). Trừ trường hợp những phái đoàn đặc 
biệt xin vào để nghiên cứu Thiền thì sẽ có người có 
trách nhiệm hướng dẫn. Đang đi bên ngoài khu ngoại 
viện nhộn nhịp, vừa bước chân qua khỏi cổng Nội viện, 
ta thấy tâm hồn bỗng lắng lại, rơi rớt đi nhỮng cảnh 
duyên tự lúc nào chẳng rõ. Nơi đây là chân trời của hơn 
80 Thiền sinh Tăng đang quyết chí dụng công tu hành. 


Khu nội viện Tăng gồm có nhữỮng công trình căn 


bản: Thiền đường (nơi tọa Thiền của tăng chúng), hai 
Tăng đường (nơi ở của chư tăng), Trai đường (nơi thọ 
trai), Nhà trù (nhà bếp), khu Thiền thất, và các công trình 
phụ như Nhà may, nhà kho, nhà để xe, trại mộc, hồ 
nước, nhà vệ sinh, rẫy rau xanh, vườn cây ăn trái, vườn 


hoa kiếng... 


Khu nội viện có một kiến trúc mang ý nghĩa sâu 
sắc trong nhà Thiền do Hòa thượng viện trưởng phát 
họa. Phía trên Thiền đường có hình hai cái Cà-lê mở 
khóa, ngầm nói lên ý nghĩa nơi mở khóa tâm cho Thiền 
sinh ở đây. Thiền đường, Trai đường và Tăng đường 1 
nằm cạnh nhau, tạo nên hình chữ BÁT đang mở toan. 
Trong sử Thiền sư Việt Nam, khi có vị tăng hỏi đến cứu 
cánh, Sơ Tổ Trúc Lâm đã dùng hình ảnh chữ BÁT này 
để chỈ dạy: 


BÁT tự đã khai phân phó 


liễu 

Cánh vô dư sự khã trình 
quân. 

(Chữ BÁT đã bày trao hết 
sạch, 


Đâu còn việc khác nói cùng 
ngươi). 


Hoặc có khi các Ngài nói: 
Chữ BÁT mÙ toan 


Sao không nắm mũi? 


Bởi chữ BÁT là dụ cho hai chặn lông mày, dụ 
cho phương tiện. Dưới hai lông mày là lỗ mũi. Lỗ mũi 
là bộ phận quan trọng dùng để hít thở. Nhịn ăn vài tháng 
chưa chắc chết, nhịn uống cũng được vài ngày mới 
chết, nhưng ngưng thở là chết ngay. Vì vậy lỗ mũi là bộ 
phận quan trọng của mạng sống con người, nó nằm 
ngay trước mặt chúng ta mà không ai thấy, không thấy 
không có nghĩa là không có, mà con người bổ quên 
không hay biết thôi. Nếu ai khéo, ngay dưới chặn mày 
nắm ngay mũi là biết được cái chính yếu quan trọng của 
sinh mạng con người. Cũng thế, ngay nơi thân tâm sanh 
diệt giả dối này, tất cả mọi người ai ai cũng đều có sẵn 
cái tâm chân thật không sanh không diỆt, trong nhà Phật 
còn gọi rất nhiều tên, là Chơn tâm, Phật tánh, Bản lai 
diện mục... Phật nói: “Tã cả chúng sanh đều có Phật 
tánh.” Nhưng vì mê lầm nên bỏ quên, không biết quay 
về nhận lại để được tự tại giải thoát, trở ngược nhận 
thân tâm giả dối sanh diệt lầm cho là mình rồi phải chịu 
khổ trong sanh tử, đức Phật gọi là: “Nhận giặc làm 
con.” Ngài Tăng Triệu nói: “Thương thay, cái mê lầm 
của tình người đã lâu lắm rồi, mặt đối diện với cái 


chân thật mà không ai hay biết!” Bằng vào trí tuệ Bát 
nhã biện biệt đâu là giả, đâu là chơn; khéo soi sáng lại, 
không theo cái giả thì cái chơn thật hiện tiền. Cái chơn 
thật ấy không rời thân tâm tạm bợ này mà có, chỉ là 
khéo nhận; nhận lại cái chân thật là chúng ta khéo nắm 
mũi, không còn bị khổ đau sanh tử trói buộc. Các Thiền 
sư sau khi nhận được cái chân thật này rồi, các ngài tự 
tại giải thoát, sống trong sanh tỬ mà không bị sanh tử 
buộc ràng. Ngài Đạo Giai Phù Dung nói: “Sanh như đắp 
chăn đông, ft như cỜi áo hạ, buông tay đi ngang ngoài 
tam giới, mặc tình buông thng nào buộc ràng.” 


Khu Thiền thất là nơi dành cho các Thiền sinh 
thay phiên nhau nhập thất. Quý vị Ban Lãnh Đạo thì 
được nhập ba tháng. Thiền sinh thì mỗi người được 
nhập 49 ngày. Thời gian nhập thất, Thiền sinh cắt hết 
mọi duyên bên ngoài, kể cả Kinh Luận cũng không xem. 
Đến bữa ăn thì có vị hộ thất mang cơm để vào chỗ cố 
định, vị nhập thất nhận phần cơm và ăn. Nếu có những 
duyên sự cần thiết như thuốc men..., vị nhập thất chỉ 
ghi giấy để lại cho Hộ thất, không cho tiếp duyên xúc 
cảnh. Mọi việc bên ngoài đều có huynh đệ thay nhọc 
gánh vác. Ở trong thất, Thiền sinh dành hết thời gian 
trong việc dụng công tu hành, không còn lo việc gì khác. 


Thời gian này là thời gian chăn giữ con trâu tâm của 


mình thật miên mật, không để vọng niệm kéo lôi. Một 
khi bất giác chạy theo vọng niệm là trâu đã phạm vào 
lúa mạ nhà người, phải nắm mũi kéo lại. Kinh Viên 
Giác nói: “Nhất thiết đa la giáo nhƯ tiêu nguyệt chỉ.” 
(Tất cả kinh điển như ngón tay chÌ mặt trăng). Kinh điển 
là ngón tay chỉ mặt trăng, chúng ta là người học Phật 
phải khéo nương ngón tay để thấy mặt trăng mới là 
ngƯời biết vâng lời Phật dạy, là người khéo học Phật. 
Chấp ngón tay cho là mặt trăng là người thiếu sáng suốt. 
Vì vậy, mỗi Thiền sinh sau khi đã được học thấm 
nhuần Kinh Luận, Hòa thượng sắp xếp cho thay phiên 
nhau vào nhập Thất để xem cái gì là yếu chỉ Phật Tổ 
muốn chỉ bày cho chúng ta; cái gì là bộ Kinh Luận sống 
nơi chính mỗi người; hay nói rõ hơn, phẳẩn quan lại 
chính mình, nhận cho ra ông Phật sống chân thật nơi 
chính mỗi người. 

3. Nội Viện Ni: 

Nội viện ni nằm trên ngọn đồi về phía bên phải 
của Thiền viện. Những ngôi nhà mái ngói đỎ tươi với 
bức tường vàng nhạt thấp thoáng dưới rặng thông xanh 
mọc xen lẫn cây cỎ, tạo nên khung cảnh Thiền môn có 
sức sống thanh thoát và bình yên lạ. Nơi này, chúng ta 
có thể nghe rõ từng tiếng chim hót hoà quyện với thanh 
âm của đất trời, tiếng nhạc thông reo, đây đó điểm 


những cành thông đong đưa trong gió, tạo nên khung 
cảnh sinh động trong bầu trời yên tĩnh. 

Nội viện Ni cũng có các ngôi nhà: Thiền đường 
Ni, hai Ni đường, Trai đường, Nhà trù, khu Thiền thất, 
và các công trình phụ như Nhà may, nhà kho, nhà để xe, 
trại mộc, hồ nước, nhà vệ sinh, rẫy rau xanh, vườn cây 
ăn trái, vườn hoa kiỂng ... tương tự như bên Tăng để 
chư Ni có chỗ sinh hoạt. Hiện Nội viện ni có gần 100 
Thiền sinh ni đang ngày đêm dụng công tu tập. Đặc biệt 
Khu Nội viện Ni còn có thêm Nhà khách Ni giành cho 
những vị khách Ni hay Phật tử Nữ đến xin tập tu Ở lại. 


Nếu khung cẳnh khu nội viện tăng trầm hùng với 
những non bộ, bon sai, cội tùng, bãi cỏ điểm xen những 
tẳng đá núi, thì khu nội viện ni sẽ khoe sắc với nhiều kỳ 
hoa dị thảo, xứng danh một Thiền viện nằm trên thành 
phố hoa Đà Lạt. Đến cả những nghệ nhân chuyên 
nghiệp ở địa phương này cũng chưa biết hết tên các loài 
hoa trong khu nội viện ni. Tất cả hoa cỏ được lớn lên 
dưới sự chăm sóc, vun xới bằng cả nội tâm thiền vị của 
các Thiền sinh Ni ở đây. Cây nào cũng tươi tốt. 

Mỗi bên Khu Nội viện, Tăng Ni đều sinh hoạt 
riêng biệt, không có sự nhờ vả hay liên hệ qua lại. Chư 
Ni cũng có thể làm các công tác xây dựng, sơn tường, 


thợ mộc, thợ hồ... Chư Tăng cũng làm được nhữỮng 
việc như may vá, nấu ăn, đi chợ, quét nhà... Không có 
công việc nào hẳn là của Nam hay công việc nào hẳn là 
của Nữ. Hòa thượng Viện trưởng chỦ trương tạo điêu 
kiện cho mỗi Thiền sinh đều tự phát huy cho mình có 
khả năng làm tất cả các việc, không phụ thuộc và nhờ 
cậy. 


4. Khu Tịnh thất Hòa thượng viện trưởng: 


Khu này gồm có Tịnh Thất của Hòa thượng Viện 
trưởng và một ngôi Tịnh Thất của Hòa thượng Trưởng 
Ban Trị Sự Tỉnh Lâm Đồng (Tịnh thất này Thiền viện 
cất để khi làm việc mệt nhọc, Hòa thượng có thể vào 
đây tịnh dưỡng). Khác với những ngôi nhà khác được 
kiến thiết bằng bê tông cốt thép, hai ngôi tịnh thất này 
được làm bằng gỗ trông rất tao nhã, nằm ẩn mình dưới 
rừng thông. Thảm cỔ xanh xen kẽ những cội thông già; 
những chậu hoa, tẳng đá, lối mòn quanh Tịnh Thất như 
những nét tô điểm thêm, không làm mất đi vẻ thiên 
nhiên của rỪng núi. 

Tuy Ở tuổi gần 80, nhưng Hòa thượng Viện 
trưởng vẫn sáng chiều hai buổi đều đặn, tay kéo, tay 
gậy với chiếc nón lá rộng vành dạo quanh đồi núi cắt tỉa 


cành thông, chỉ đạo và kiểm tra công tác: 


“Thầy đi giữa buổi chiều tàn, 
Áo vàng gậy trúc bên ngàn cỏ hoa. 
Lòng tỪ vì đạo thiết tha, 
Âm ba lỜi dạy vang xa khắp trời. 
Sắc không, không sắc đổi đời, 
Ngay đây nhận lẫy sáng ngỜi gia phong. 
Bụi hồng Thầy bước thong dong, 
Phụng Hoàng chắp cánh trời không tung hoành. 
Mây lành Yên TỪ kết thành, 
Trúc Lâm Đà Lạt âm thanh mỘt màu. 
Thiền tông thôi hỖi thẾ nào, 
Cội tùng ngồi ngắm hoa đào ngày xuân. ” 
Cảnh quan và kiến trúc của Thiền viện Trúc Lâm 
được nhiều giới để tâm nghiên cứu và khen ngợi. Nhiều 
nhà báo đến nghiên cứu viết về Thiền viện; nhiều sinh 
viên ngành kiến trúc đến tìm hiểu, chọn Thiền viện làm 
chủ đề cho luận án thi; những vị trong ngành du lịch đã 
có nhận xét, giới thiệu Thiền viện... Trong quyển 
“Cẩm Nang Du Lịch Đà Lạt năm 2001” của Văn Phong, 
tác giả đã nhận xét về Thiền viện Trúc Lâm như sau: 
“Đây là ngôi chùa to nhất, bề thế nhất ở Đà Lạt hiện nay 
... Những lúc đông nhất, Thiền viện có hàng ngàn Tăng 
Ni, Phật tử đến theo học Thiền. Nơi đây là một viện 
nghiên cứu về Thiền tông lớn nhất ở Việt Nam hiện nay 


với ý muốn khôi phục Thiền tông Việt Nam (có từ đời 
nhà Trần) ... Ngoài ý nghĩa một ngôi chùa lớn, một viện 
Thiền học; Trúc Lâm còn là một điểm tham quan lý 
tưởng ở cách thức điều hành trật tỰ, giữ gìn vỆ sinh. 
Khách đến đây được giữ xe miễn phí... Do vị trí khá 
đẹp — nhìn ra hồ Tuyền Lâm, núi Voi và do được tổ 
chức tốt nên Chùa đã trở thành một điểm tham quan 
không thể thiếu của du khách khi đến với thành phố cao 


nguyên.” 


Khung cảnh nơi này với bước gậy trúc sớm chiều 
hai buổi đều đặn của Hòa thượng Viện trưởng, đã gây 
ấn tượng cho khách đến viếng, khiến khi ra về còn để 
lại lời thơ: 


NgỜ ngợ chừng đã gặp 
Bước gậy frúc phương nào 
Lần sương nhìn vách lạnh 


2 `. ^ 
BÒ sau đỜi xôn xao. 


Nghe như hồn Yên TỪ 
Phẳng phất chiều Trúc Lâm 
Đi về - về đi mãi 

Có không chẳng bận lòng. 
Cội thông già soi bóng 

Lung linh gương Tuyền Lâm 


Gió-lặng-yên-trong-sáng 


GiQt chuông thỨc trăng rằm. 
V. CHỦ TRƯƠNG ĐƯỜNG LỐI: 


Chủ trương đường lối của Thiền viện Trúc Lâm 
là khôi phục (làm sống dậy) Thiền tông Việt Nam, cụ 
thể là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đời Trần do ngài 
Điều Ngự Giác Hoàng (Trúc Lâm Đại Đầu Đà) sáng lập 
và làm Sơ Tổ. Thiền sinh trong Thiền viện theo tông chỉ 
“Phẳn quan tự kỷ” làm bổn phận chính, sống trong tinh 
thần lục hòa. Hòa thượng Viện trưởng đã tỪng nói: Ở 
đây chủ trương khôi phục lại Thiền Trúc Lâm Yên TỬ, 
đáng lý để tên là Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử. Nhưng 
vì Trúc Lâm Yên Tử ở Quảng Ninh cách Đà Lạt quá xa 
nên chỉ để là Thiền viện Trúc Lâm. Trúc Lâm là hiệu 
của vua Trần Nhân Tông lúc xuất gia (Trúc Lâm Đại 
Đầu Đà). Trúc Lâm cũng là tên của phái Thiền Việt Nam 
đầu tiên tại núi Yên Tử do Ngài Trúc Lâm Đại Đầu Đà 
làm Sơ Tổ. Vì vậy, tên Thiền viện Trúc Lâm mà Hòa 
thượng viện trưởng đặt, ngầm có một ý nghĩa gắn liền 
với việc làm sống lại Thiền phái Trúc Lâm Yên TỬ. Hòa 
thượng viện trưởng đã chủ trương khôi phục Thiền 
tông Việt Nam bằng hai phần: Lý thuyết và thực hành. 


1. Lý thuyết: Hòa thượng Viện trưởng sưu tầm, 


dịch và giẳng giải các tư liệu về Phật giáo Thiền tông 
đời Trần hiện còn sót lại. 

2. Thực hành: Hướng dẫn Tăng Ni tại Thiền viện 
mỗi đêm tụng Sám hối sáu căn do Vua Trần Thái Tông 
soạn. Ngày đêm tọa thiền ba thời, mỗi thời hai tiếng 
đồng hồ. Đồng thời, thực hành bằng cách tu Ở nội tâm, 
áp dụng công phu tu hành trong giờ ngồi Thiền và trong 
các giỜ công tác, sinh hoạt khác. 

VI. TỔ CHỨC, SINH HOẠT: 

Thiền sinh vào Thiền viện phải hội đủ những 
điều kiện quy định trong Thanh quy của Thiền viện: 
trình độ lớp 12 trở lên, đã học xong các trường Phật học 
bên ngoài, có giấy giới thiệu của Bổn Sư, nếu là Tăng 
Ni trong các Thiền viện thì phải là người đã tu tập Ở các 
Thiền viện ấy ba năm trở lên, không có bệnh truyền 
nhiễm ..., và với sự phát tâm mạnh mẽ, tu hành quyết tử 
đến sáng đạo mới được. Nếu là người xin vào xuất gia 
phải có trình độ lớp 12 trở lên, có sự đồng ý cỦa cha 
mẹ, là người đã từng tập Thiền quen, kham chịu nổi 
Thanh quy của Thiền viện ... 

Thiền sinh nếu không muốn ở trong Thiền viện 
thì xin phép ra đi tự do, không cần điều kiện gì cả, 
không được ở trong Thiền viện mà có tâm hướng ngoại. 


Thiền sinh sống trong Thiền viện phải đủ ba đức 
tính dứt khoát, kiên quyết và đạm bạc. Tính dứt khoát là 
đời ra đời, đạo ra đạo, tu phải đến nơi đến chốn chứ 
không thể có thái độ lưng chừng, phải quyết chí tu đến 
sáng đạo mới được. Tính kiên quyết là dù khó khăn 
chướng ngại do ngoại cảnh hay bản thân tạo ra đều 
khẳng định vượt qua, kiên quyết thực hiện kỳ được giải 
thoát viên mãn mới thôi. Tính đạm bạc là cuỘc sống 
đạm bạc, giản dị, không chấp nhận mọi thụ hưởng xa 
hoa; bản chất thanh đạm là đời sống của Thiền sinh ở 
đây. 


Nghĩa chữ Tăng là Hoà hợp chúng (một số đông 
từ bốn người trở lên sống hòa hợp), Tăng mà không 
sống hòa hợp thì không được gọi là Tăng. Vì vậy tất cả 
Thiền sinh đều sống trong tinh thần Lục hoà (sáu phép 
hòa kính trong nhà Phật). Lục hòa sẽ giúp cho Thiền 
sinh chung sống tu hành lâu bền tại Thiền viện, lục hoà 
cũng là nền tảng vững chắc của đoàn thể tăng. Thiền 
sinh vào Thiền viện không có tài sẵn riêng, chỈ có những 
vật dụng cần thiết do Thiền viện sắm cho. Mỗi Thiền 
sinh chỉ được từ ba đến bốn bộ đồ mặc, áo lạnh như 
nhau, không ai có quyền thụ hưởng nhiều hơn. Không 
được đeo đồng hồ, không được giữ tiền riêng mà phải 
giao cho Thủ Bổn giữ. Tất cả tài sẳn đều giao cho vị có 


trách nhiệm giữ. Khi có duyên sự bệnh nặng phải đi trị 
bệnh, hay những duyên sự khác thì Thiền viện sẽ cho đủ 
tiền. Những điều kiện này không ngoài mục đích giúp 
Thiền sinh dành trọn thì giờ cho việc tu hành, tránh khỏi 
những lỗi nhỏ hoặc vô tình hay cố ý. Giả sử Thiền sinh 
A là nhà giàu, Thiền sinh B nhà không được khá giả; 
nếu Thiền viện không tạo điều kiện tổ chức sống đúng 
theo tinh thần lục hòa, mỗi người tự ý sắm sửa đồ đạc, 
giỮ tiền tiêu xài riêng. Người giàu tiêu xài phung phí, 
người nghèo không đủ đồ dùng, hai Thiền sinh ấy nằm 
gần nhau sẽ phát sanh ý thức hệ mâu thuẩn nhau không 
tránh khỏi. Tâm còn nặng vật chất, ý thức hệ nảy sinh 
thì không còn tâm hồn nào để tâm học đạo gì cao 
thượng hơn được. Người xưa nói: “Chẳng chìm nơi 
cạn hẹp, liền thành cao xa.” Để tạo điều kiện cho Thiền 
sinh thuận duyên tu hành, Thiền viện lo hết mọi nhu cầu 
ăn, mặc, ở và bệnh. Thiền sinh vào Thiền viện không 
phải lo bất cứ duyên gì khác, chỉ còn một việc quyết tâm 
hạ thủ công phu tu hành. 


Trong Thiền viện có Ban Lãnh Đạo và Ban Chức 
Sự trông coi, sắp xếp, điều hành toàn bộ sinh hoạt của 
Thiền viện. Lãnh đạo tối cao là Hòa thượng viện 
trưởng. Mỗi bên Nội Viện đều có Quản Chúng trông coi 
việc tu hành của Thiền sinh, Phó Quản chúng trông coi 


phân phát tài sản cho chúng, Thủ Bổn giữ tiền cho 
chúng, Tri Sự chịu trách nhiệm sắp xếp, phân công, điều 
hành công tác của Thiền viện, Tri khách thì tiếp khách, 
Thư Ký lo công tác hành chánh, Ban Hương Đăng ... 
Các Ban chuyên môn như Ban May, Ban Mộc, Ban Thợ 
Hồ, Ban điện nước, Ban vườn, Ban rẫy rau xanh, Ban 
Hoa kiểng... đều có các trưởng ban đầu ngành trực tiếp 
chịu trách nhiệm kỹ thuật. Tri Khố thì trông coi về việc 
nhà bếp, lo thức ăn cho chúng. Các thiền sinh thay phiên 
nhau mỗi ngày bốn vị Trị nhật, Hành đường (làm công 
tác nhà bếp). Ngoài ra còn có các ban khán bệnh (trông 
coi sức khỏe), tài xế... 


Mỗi ngày đêm Thiền sinh ngồi Thiền ba thời vào 
buổi chiều, tối và khuya, mỗi thời hai tiếng đồng hồ. Tối 
có một thời tụng Kinh sám hối sáu căn do Vua Trần Thái 
Tông soạn, nay được Hòa thượng viện trưởng dịch sang 
tiếng Việt và soạn gọn lại để vừa đúng nghi tụng một 
thời. Tất cả nghi thức tụng niệm trong Thiền viện đều 
được Việt hóa dễ hiểu. Buổi sáng, mỗi Thiền sinh theo 
bảng phân công công tác của Thầy Tri Sự đi làm công 
tác, vỪa để giúp thêm thực phẩm cho đời sống của 
Thiền sinh, vừa vận động cho có sức khỏe; đồng thời 
vừa làm vừa tu, tập làm chủ trong mọi hoàn cảnh. Tọa 
thiên là tu trong cảnh yên tịnh; làm công tác, sinh hoạt, 
vệ sinh, đi lại... là tu trong cảnh động. Sống trong 
Thiền viện, trong tất cả giờ đều là giờ tu, không có lúc 
nào lơi lỏng. 

Thời khóa tu hành tại Thiền viện: Buổi khuya 3 
giờ 15 phút là ba hồi kểng ba tiếng vang lên từ cái Bảo 
chúng được treo ở phía Tăng đường 1 vang lên, báo hiệu 
giờ thức chúng. 3 giờ 30: Đại chúng tọa Thiền. 5 giờ 30: 
Xả thiền, toàn chúng tập trung ra khu ngoại viện để quét 
dọn, làm vỆ sinh sạch sẽ trước giờ khách đến. 6 giờ 15: 
Tiểu thực. 7 giờ 30: Lao tác. 10 giờ 30: Xã công tác. 11 
giờ 40: Thọ trai. 13 giờ: Chỉ tịnh. 14 giờ: Thức chúng. 
14 giờ 30 - 16 giờ 30: Tọa Thiền. 17 giờ: Uống bột hoặc 


sữa (vì để thuận tiện cho việc tọa thiền nên buổi chiều 
không ăn). 18 giờ: Tụng kinh sám hối. 19 giờ 30 - 21 giờ 
30: Tọa thiền. 22 giỜ: ChỉỈ tịnh. 


Mỗi nửa tháng vào ngày 14 và 29 âm lịch, Hòa 
thượng Viện trưởng giảng dạy Thiền tại Tham vấn 
đường, Tăng Ni và Phật tử cùng tề tựu về học. 

Ngoài ra, mỗi bên Nội viện Tăng và Ni đều có 
quý Thầy, quý Sư Cô giáo thọ của Thiền viện giẳng dạy 
nội điển cho các Thiền sinh vào những ngày trong tuần 
cố định. 


Khách đến tập tu tại Thiền viện đều phải được 
sự cho phép của Hòa thượng Viện trưởng. Tuỳ theo sự 
phát tâm, tuỳ vào khả năng tu tập cỦa mỗi người mà 
Hòa thượng cho phép ở lại tập tu với thời gian dài hay 
ngắn. 

Khi có thân nhân đến thăm, Thiền sinh xin phép 
Ban Lãnh Đạo và chỈ được tiếp khách tối đa 30 phút tại 
nhà khách. Nếu thân nhân còn ở lại, đều do Tri Khách 
sắp đặt mọi việc. 

VII. HOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ: 

Hàng tháng, Hòa thượng Viện trưởng về các 

Thiền viện tại Đồng Nai, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí 


Minh... để giảng dạy cho Tăng Ni và Phật tử. 


Vào những năm gần đây, Hòa thượng Viện 
trưởng còn sang các nƯỚc Úc, Pháp, Mỹ, Canada ... để 
sắp xếp chỉ đạo các Thiền viện bên ấy, đồng thời giẳng 
dạy cho Tăng Ni và Phật tử ở Hải ngoại có tâm nguyện 
muốn tu theo Thiền tông Việt Nam do Hòa thượng chủ 
trương và hướng dẫn. 


Theo sự thỉnh cầu của Phật tử các Đạo tràng tu 
Thiền ở Đà Lạt, Phan Rang, Nha Trang, Phan Thiết, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Hà Tiên, ...; hàng 
tháng, Hòa thượng chỉ dạy quý Thầy, quý Sư Cô trong 
Thiền viện đi đến giảng dạy để quý Phật tử nắm vững 
đường lối tu hành. 

Nếu có nhu cầu muốn tìm hiểu về Thiền tông 
Việt Nam, chúng ta có thể vào các trang Website của 
Thiền viện để xem Kinh sách, băng giảng ... của Hòa 
thượng Viện trưởng theo các địa chỉ: 

Thiền Tông Việt Nam. 

Thiền Học Việt Nam. 

http:/www.thuong-chlIeu.org. http:/ 


www.thienhocvIetnam.org 
VII. TÓM KẾT: 


Ngày nay, Thiền viện Trúc Lâm là mỘt trong 


những thắng cảnh nổi tiếng của Thành phố Đà Lạt, đã 
trở thành nơi cho du khách trong và ngoài nước đến 
tham quan, lễ Phật, nghiên cứu. Đồng thời, Thiền viện 
còn là nơi chuyên tu Thiền, khôi phục lại dòng Thiền 
Việt Nam - dòng Thiền Trúc Lâm Yên TỬ ngót mấy 
trăm năm dài vắng bóng. Dòng Thiền nước Việt chính 
thức sống dậy mạnh mẽ nơi này, là nơi ngôi nhà văn 
hoá Thiền tông Việt Nam đang được gầy dựng lại. Đến 
Thiền viện tập tu, không những là Phật tử đạo Phật mà 
còn có các tôn giáo bạn, không chỉ là người Việt Nam 
mà đến cả người nước ngoài cũng đến Thiền viện xin 
tập Thiền. Nói đến Thiền viện Trúc Lâm là nói đến 
Thiền tông Việt Nam, ngôn từ và ý nghĩa hãy còn dài để 
cho thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, thay nhau viết mãi 
cũng chưa hết. Dài thì thật rộng lớn và dài, nhưng ngắn 
gọn cũng thật ngắn gọn và đơn giản. Nếu chúng ta khéo 
xoay lại, nhận ra ông Phật thật chính mình, bao nhiêu ý 
nghĩa đều đầy đủ trong ấy. 

Thiền sinh 
Thích Tâm Hạnh. 


